WikipediA 


Hỉri Motu 


Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 

Hiri Motu, cũng đưỢc gọi là Police Motu, Pidgin Motu, 
hay chỉ Hiri, là một ngôn ngữ chính thức của Papua 
New Guinea Nó là dạng đơn giản hóa của tiếng Motu , 
một ngôn ngữ Nam Đảo. 

Dù hoàn toàn không phải là một pidgin hay một creole, 
Hiri Motu mang một sô đặc diêm của hai dạng ngôn 
ngữ này. sự khác biệt pgữ ậm và ngữ pháp làm người 
nói Hiri Motu không thê hiêu tiêng Motu thường. Tuy 
vậy, từ vựng của cả hai rât giông nhau, và Hiri Motu 
vân duy trì hệ thông cú pháp ngôn ngữ Nam Đảo cơ 
bản, dù đã đưỢc đơn giản đi. 

Hiện nay, ngay ở những vùng mà Hiri Motu từng là 
lingua franca , việc sử dụng thứ tiêng này đang giảm đi, 
thay vào đó là Tok Pisin và tiêng Anh. 

Mục lục 

Âm vị 
Chú thích 

Tài liệu 

Liên kết ngoài 


Hiri Motu 

Police Motu 

Khu vực 

Papua New Guinea 

Tổng số người 
nói 

Rất ít người bản ngữ 
(1992)W 

120.000 người nói L2 
(1989)W 

Phân loại 

Dạng đơn giản hóa tiếng 
Motu 

Địa vị chính thức 

Ngôn ngữ chính 
thức tại 

■ Papua New Guinea 


Mã ngôn ngữ 

ISO 639-1 

ho 

ISO 639-2 

hmo 

ISO 639-3 

hmo (http://www.sil.org/ 


iso639-3/documentation.a 


sp?id=hmo) 

Glottolog 

hiril237 (http://glotto 


log.org/resource/languoi 


d/id/hiril237) 


Âm vị 


Phụ âm Hiri Motu 



Môi 

Chân răng 

Ngạc mềm 

Thanh hầu 

Tắc 

vô thanh 

p 

t 

k 


hữu thanh 

b 

d 

g 


Xát 

V 

s 


h 

Mũi 

m 

n 



Rung 


r 



Cạnh lưỡi 


1 



Tiếp cận 

w 





Những âm vị nguyên âm là /i £ a D u/. 















































[ 4 ] 


Chú thích 


1. Hiri Motu (http://www.ethnologue.com/18/language/hmo/) tại Ethnologue. 18th ed., 2015. 

2. ^ Nordhoff, Sebastian; Hammarstrõm, Harald; Porkel, Robert và đồng nghiệp biên tập (2013). 
“Hiri Motu” (http://glottolog.org/resource/languoid/id/hiril237) . Glottolog . Leipzig: Max Planck 
Institute for Evolutionary Anthropology. 

3. ^ Speciíic legislation proclaiming otíicial languages in Papua New Guinea seems not to exist - 
but see Constitution of Papua New Guinea; Preamble - Section 2/11 (literacy) - where Hiri 
Motu is mentioned (with Tok Pisin and English) as languages in which universal literacy is 
sought - and also section 67 2(c) (and 68 2(h), where conversational ability in Hiri Motu is 
mentioned (with Tok Pisin or “a vernacular of the country”) as a requirement for citizenship hy 
nationalisation (one of these languages required) 

4. ^ Chatterton, Percy (1975). Saỵ/f/n Motơ (https://exkiap.neưother/tok pisin/Say It In Motu.pd 
f) (PDF). Robert Brovvn & Associates (Qld) Pty Ltd. 


Tài liệu 

■ Tom Dutton (1985). Police Motu: iena Sivarai (its story). Port Moresby, Papua New Guinea: 
The University of Papua New Guinea Press. 

■ Lister-Turner, R and Clark, J.B. (1931), A Dictionary ofthe Motu Language of Papua, 2nd 
Edition (P. Chatterton, ed). Sydney, New South Wales: Government Printer. 

■ Lister-Turner, R and Clark, J.B. (1931), A Grammar ofthe Motu Language of Papua, 2nd 
Edition (P. Chatterton, ed). Sydney, New South Wales: Government Printer. 

■ Brett, Richard; Brown, Raymond; Brovvn, Ruth and Poreman, Velma. (1962), A Survey of Motu 
and Police Motu. Ukarumpa, Papua New Guinea: Summer Institute of Linguistics. 


Liên kết ngoài 


■ Paradisec has a number of collections with Hiri Motu 
language materials (http://catalog.paradisec.org.au/collecti 
ons/search?language code^hmo) 

■ Say it in Motu (https://exkiap.neưother/tok pisin/Say It In 

Motu.pdf) 


ê vvikipedia Hiri Motu (thử 
nghiệm) tại VVikimedia 
Incubatór 


Lấy từ “ https://vi.wikipedia.Org/w/index. php?title=Hiri_Motu&oldid=53457846 ” 


Trang này đưỢc sửa đổi lần cuối vào ngày 23 tháng 5 năm 2019 lúc 14:53. 

Văn bản đưỢc phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chỉa sẻ tưdng tự ; có thế áp dụng điều khoản 
bố sung, với việc sử dụng trang web này, bạn chấp nhận Điều khoán sử dụng và Quy định quyền riêng tư . 
VVikipedia® là thưdng hiệu đã đăng ký của VVikimedia Poundatỉon, Inc. , một tố chức phi lỢi nhuận. 























